PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


TÀ KI ÉN (MICCHA DITTHI) 

VÀ CHÁNH KIÉN (SAMMẢ DIỊTHI) 

Bhikkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 11 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NẴGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm Dl. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Lời Nói Đầu.3 

Tà Kiến (Micchã Ditthi).4 

Chánh Kiến (Samma Ditthi).23 

Bá Nhẫn Kệ.25 







TÀ KIẾN (MICCHẪ DITTHI) 


3 


Lời Nói Đầu 

Đời mồi ngày mồi tấn hoá nào y học gia và khoa học gia chế tạo ra đủ thứ 
vitamin để bồi bổ sức lực tinh thần, và chế đủ các thứ cơ khí nhất là nguyên tử 
và hoả tiễn cũng không ngoài nhu cầu hạnh phúc cho nhân loại và ngăn ngừa kẻ 
địch. 

Thế thì người tu Phật trên khắp thế giới cũng lần hồi tấn hoá thay đổi chí 
hướng theo trào lưu xã hội, nên có rất nhiều nhà học Phật khảo cứu phiên dịch 
ấn tống đủ các loại kinh sách cũng không ngoài mục đích đem lại sự bồi bổ tinh 
thần và hạnh phúc cho nhân loại và cốt ý để chống lại với quân địch là tâm hồn 
đầy dẫy điều tội lồi, phiền não, tà kiến, vô minh. Vì vậy mà bần tăng cũng cố 
gắng khảo cứu sưu tầm những tài liệu cần thiết để giúp thêm một phần ánh sáng 
nào cho người tầm chân lý. 

Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến ra đời để phá tan những tư tưởng và quan 
niệm sai lầm của những người tà kiến và lái con thuyền bát nhã trực chỉ thẳng 
đến Níp-bàn của người chánh kiến. 

Bần tăng phiên dịch theo Nam phạn PãỊĩ trong Tam tạng. Quyển kinh này chia 
làm hai đoạn: đoạn đầu thuộc về tà kiến rất vi tế, khó nghe, khó hiểu, vì những 
kiến thức, tư tưởng lạ lùng, khó khăn, rắc rối, ẩn trú trong những quan niệm cực 
kỳ vi tế, chỉ có Đức Phật mới thấy được những tư tưởng sai lầm ấy rồi đem ra 
giảng giải cho các hàng Thanh văn được tỏ ngộ mà xa lánh và dứt bỏ. Đoạn sau 
thuộc về chánh kiến chia ra con đường chon chánh cho người Phật tử hành theo 
khỏi phải bị sai lạc. 

Sự phiên dịch rất khó khăn vì trong Phật ngôn hay lặp đi lặp lại, bần tăng tuỳ tiện 
mà thâu ngắn lại cho khỏi chán tai, cầu xin quý vị cao tăng, thiền đức thấy có chồ 
nào còn sơ sót xin chỉ dạy để tu chỉnh lại cho được hoàn mỹ. 

Phần công đức này xin dâng đến các bậc thầy tổ và song thân, và cũng hồi 
hướng quả lành này cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ hưởng 
tuỳ ý và cầu xin cho được có chánh kiến để tu hành cho mau đến bờ giác ngộ. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Tấm lòng thành kính. 

Bhikkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 



4 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 

Xin thành kính làm lê đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Ả-ỉa-hán, là bậc Chánh 

Biến Tri. 


Tà Kiến (Micchã Ditthi) 

Nguyên nhân Đức Phật dạy bộ kinh này là một hôm Ngài cùng năm trăm vị tỳ 
khưu tăng đang hành trình trong xứ Rãjagaha (Vương Xá thành); lúc đó có hai 
thầy trò người tu ngoại đạo (paribbãjaka ) đi sau Đức Phật và chư tăng. Thầy thì 
chê bai, nói xấu Phật đủ điều còn trò thì khen ngợi, tán dương Đức Phật đủ điều, 
vì cớ ấy mà hai thầy trò cãi lộn, bất đồng ý kiến với nhau mãi. (Bộ kinh 
Brahmajãla Sutta. Tam tạng 14 trang 31 đến 99) 

Khi Đức Phật đến vườn Ambalatthikã, Đức Phật và chư tăng tạm nghĩ nơi ấy. 
Lúc ấy chư tăng cu hội nơi nhà khách mới bàn luận với nhau về vụ hai thầy trò 
cãi lộn thấu đến ‘nhĩ thông’ Đức Phật, Ngài bèn ra khách đường gọi các thầy tỳ 
khưu lại mà nói rằng: “Này các thầy tỳ kliưu, người thường nhơn có tán dương 
khen ngợi Như Lai trong phạm vi giới hạnh chút ít thôi chứ không thể nào hiểu 
thấu đến tuệ giác của Như Lai là pháp thậm thâm, vi tế, cao thượng, thanh tịnh 
mà người thường nhơn không thể nào tưởng tượng hoặc suy nghĩ, mà hiểu biết 
được, tuệ giác ấy là thế nào?” 

Tuệ giác của Đức Phật là anantahhãna (vô lượng vô biên) hay là 
sappahnũtahhãna (toàn giác). Nhưng đây chỉ giải về tuệ biết rõ tất cả “tà kiến và 
chánh kiến” của chúng sanh. 


Tất cả chúng sanh trong tam giới vì chồ ở, tư tưởng, hiểu biết, căn cơ và trình 
độ đều khác nhau nên mới phát sanh lên nhiều thứ kiến thức (sự hiểu biết và nhận 
thức nơi tâm) khác nhau; nếu nói tóm lại thì chỉ có hai là “tà kiến và chánh kiến”. 

Tà kiến lại chia ra làm hai loại: thường kiến (sassata ditthi ) và đoạn kiến 
(.uccheda ditthĩ). Thường kiến là sự hiểu biết cho rằng: trời, người hay thú khi 
mãn kiếp này cũng tái sanh y như trước vậy, chứ không hề tiến hoá hoặc thối 
hoá. Đoạn kiến là sự hiểu biết rằng con người khi chết đi thì mất luôn, chứ không 
có tái sanh lại ở đâu cả. 

Đoạn kiến lại chia làm ba loại là: vô hành kiến (akỉriyã dỉtthĩ), vô nhân kiến 
(|ahetuka ditthi ), vô quả kiến (natthika ditthi). Vô hành kiến là sự hiếu biết rằng: 
con người làm tội cũng không gọi là làm tội, làm phước cũng không gọi là làm 
phước, ví như có người sát hại loài người bằng khí giới tinh xảo cũng không gọi 
là ai giết ai, vì con người gồm có bảy chất là đất, nước, lửa, gió, không khí, thức 



TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


5 


và sự sống 1 khi có ai dùng khí giới chém giết người đó thì khí giới ấy chỉ đi xuyên 
qua các nguyên chất ấy thôi nên không có gọi là ai giết ai cả 2 hoặc có người đi 
qua phía bên kia sông Hằng rồi làm tội, phước chi cũng không có lợi ích chi cả, 
hoặc có người tự mình hoặc xúi biểu kẻ khác hãm hại cắt tay, chân người v.v... 
những sự làm ấy cũng không kết quả chi. Vô nhân kiến là sự hiểu biết rằng: con 
người thấp hèn, cao thượng, trong sạch hoặc nhơ bẩn, tiến hoá hoặc thối hoá; sự 
vui sự khổ đều không có nguyên nhân nào tạo ra cả, con người dầu kẻ thiện kẻ 
ác, khi tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi, đúng thời kỳ nhất định lối 8 triệu 
kiếp thì sẽ tự nhiên dứt khổ mà được giải thoát. 3 Vô quả kiến là sự hiểu biết rằng: 
con người dầu hành thiện hoặc ác, cũng không có trả quả như tế lễ cúng bái, bố 
thí, tế thần lửa, thờ cha kính mẹ, quả tội quả phước cũng không sao cả, các bậc 
sa-môn ráng hành đạo cho đặng giác ngộ cũng không có quả báo chi, con người 
khi chết đi thì thân tứ đại trở lại đồng hoá với vũ trụ, tội phước chi cũng chấm 
dứt nơi ấy. Ba loại kiến thức này đều thuộc về đoạn kiến tội nặng nhất không tội 
nào sánh bằng. 


A. Kiến thức thường thấy ngũ uẩn ở thòi quá khứ, gồm có 18 điều: 

Theo trong bộ kinh Brahmajala Sutta, Đức Phật chia kiến thức đến 62 thứ nữa 
như vầy: Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn nhớ đặng ngũ 
uẩn kiếp quá khứ, thường thường thấy ngũ uẩn quá khứ, rồi do nơi sự thấy ngũ 
uẩn quá khứ ấy mà tuyên bố nhiều kiến thức theo mười tám nguyên nhân sau 
đây. Mười tám nguyên nhân ấy là thế nào? 

1. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người ‘thường 
kiến’ thường công bố ‘cái bản ngã (ta) và vũ trụ là trường tồri , do bốn nguyên 
nhân (chia ra trong 18 nguyên nhân trước). 

- Này các thầy tỳ khưu, trong cõi thế gian này có ít người sa-môn hoặc bà-la- 
môn do nhờ sự tinh tấn thiêu đốt phiền não, do tâm an trụ, do nhờ sự tinh tấn 
luôn luôn, do sự không dể duôi, do sự chú tâm tốt đẹp mà được đắc thiền theo 
như ý muốn của hành giả. Khi tâm được an trụ vững vàng, trong sạch không 
tuỳ phiền não, nên nhớ được những tiền kiếp quá khứ, là nhớ được 1, 2, 3, 4, 
5,10, 50, 100, 1000. 100000 kiếp như vầy: ‘Ta đã sanh trong cảnh giới đó, tên 
họ như thế này, màu da như thế này, vật thực như thế này, hưởng lấy sự vui, 
khổ và tuổi thọ như thế này, khi ta xa lìa kiếp ấy lại tái sanh ra chồ đó cũng 
biết rõ tên họ màu da v.v... khi hết tuổi thọ ở cảnh giới đó lại sanh ra trong 
cảnh giói này’. 


1 Theo sự hiếu biết của ngoại đạo. 

2 Đây là sự hiếu lầm luận cho thật cao về lý vô ngã thành ra tà kiến. 

3 Đây là kiến thức hiếu biết của những hạng người cho rằng: vũ trụ chỉ có sự tấn hoá luôn chứ không có 
sự thối hoá. 




6 


Nhớ rõ những kiếp đã sanh trong quá khứ luôn cả mồi cơ thể và chi tiết nhu 
thế ấy, nguời ấy mới nói như vầy: ‘Rõ ràng bản ngã của ta và vũ trụ có trạng 
thái trường tồn, cũng không có giống (nhân) không có quả của giống nối tiếp 4 , 
thường trụ vững như núi non, như thạch trụ’. 

Vì những chúng sanh ấy bằng phiêu lưu luân chuyển tới lui trong vòng sanh 
diệt, truờng tồn cũng như vật trong vũ trụ 5 . Trong vấn đề này, tại sao vậy? Vì 
chính ta nhờ sự cố gắng mà đắc thiền nên thấy những tiền kiếp, mọi cơ thể và 
chi tiết của mồi kiếp, bởi vì do nhờ túc mạng minh này mà ta mới biết được 
những ngũ uẩn trong kiếp quá khứ. Bản ngã và vũ trụ là vật trường tồn, không 
có giống, không có quả của giống nối tiếp, thường trụ vững chắc như núi non, 
như thạch trụ. Này các thầy tỳ khưu đây là nguyên nhân thứ nhất của thường 
kiến vậy. 

- Này các thầy tỳ khưu, có những người sa-môn và bà-la-môn trong thế gian 
này, do nhờ sự cố gắng thiêu đốt phiền não, do tâm an trụ, do nhờ sự tinh tấn 
luôn luôn, do nhờ sự không dể duôi, do sự chú tâm tốt đẹp mà được đắc thiền 
như ý muốn của hành giả. Khi tâm được an trụ như thế, có thể nhớ được nhiều 
ngũ uẩn trong tiền kiếp là nhờ được ngũ uẩn đã sanh ra trong 1, 2, 3, 4, 5, 10 
kiếp thành, kiếp hoại 6 như vầy: ‘Ta đã sanh trong cảnh giới đó, màu da như 
thế này, vật thực như thế này, hưởng sự vui, khổ và tuổi thọ như thế này; khi 
ta xa lìa kiếp ấy lại tái sanh ở nơi cảnh giới đó đó cũng biết rõ tên họ màu sắc 
v.v... khi mãn tuổi thọ trong cảnh giới đó, tái sanh lại cảnh giới này’. 

Nhớ rõ những ngũ uẩn đã sanh ra trong kiếp quá khứ luôn cả cơ thể và chi tiết 
như thế ấy, người ấy mới công bố như vầy: ‘Rõ ràng bản ngã của ta và vũ trụ 
có trạng thái trường tồn, không có giống (nhân) cũng không có quả để nối tiếp, 
thường trụ vững chắc như núi non, như thạch trụ’. 

Vì những chúng sanh ấy hằng phiêu lưu, luân chuyển tới lui trong vòng sanh 
diệt đuợc trường tồn cũng như vật trong vũ trụ. Trong vấn đề này, tại sao vậy? 
Vì chính ta nhờ sự cố gắng mà đắc thiền nên thấy rõ mồi tiền kiếp nào cơ thể 
và chi tiết, cũng do nhờ túc mạng minh mà ta biết được những kiếp trong quá 
khứ. Bản ngã và vũ trụ là vật trường tồn, không có giống, không có quả của 
giống nối tiếp, thường trụ vững chắc như núi non, như thạch trụ. Này các thầy 
tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì của thường kiến vậy. 


4 Chú giải: người ấy chí thấy được tiền kiếp thôi, chứ không thế thấy luôn nhân quả nào mà được sanh 
lại mãi mãi như thế, cũng không cho rằng: do nhờ các quả lành nhất là thiền định có thế sanh về sắc giới, 
vì không tin có quả chi nối tiếp, ví cũng như người không con hay cây không trái vậy. 

5 Như vật trong vũ trụ là: núi Tu Di, mặt nhựt, mặt nguyệt đều là vật thường trụ vì con người sanh lên lúc 
nào cũng thấy (đây là do sự so sánh của tà kiến vậy thôi), có nhựt, nguyệt luôn luôn. 

6 Kiếp có bốn là: thành, trụ, hoại, không. Bốn tiếu kiếp thành một đại kiếp (tuối của một quả địa cầu). 




TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


7 


- Nguyên nhân thứ ba của thường kiến cũng giống như cách giải của thứ nhất 
thứ nhì, chỉ có thấy khác chỗ thấy được nhiều kiếp hơn, là thấy từ 10, 20, 30, 
40 kiếp thành và kiếp hoại. 

- Này các thầy tỳ khưu, trong cõi thế gian này, có một nhóm sa-môn và bà-la- 
môn là người thường hay tư tưởng, suy xét. Người ấy bèn công bố lên những 
tư tưởng đã thâu thập do nhờ sự suy nghĩ, quán tưởng phát sanh lên do nơi trí 
hoá của mình rồi cho rằng: ‘Rõ ràng bản ngã và vũ trụ có trạng thái trường 
tồn, không có giống (để sanh), không có quả của giống để nối tiếp 7 ; nhưng 
thường trụ như núi non, như thạch trụ’. 

Vì những chúng sanh ấy phiêu lưu, luân chuyển tới lui trong vòng sanh diệt 
thường tồn cũng như những vật trong vũ trụ. Này các thầy tỳ khưu, đây là 
nguyên nhân thứ tư của nhóm thường kiến vậy. 

Này các thầy tỳ khưu, thật ra dẫu cho nhóm sa-môn và bà-la-môn nào khi công 
bố về thường kiến cũng chỉ công bố theo bốn cách kiến thức trên đây vậy thôi 
chớ không ngoài bốn cách ấy. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai cũng biết rõ bốn nguyên nhân kiến thức ấy mà 
con người ưa thích như thế này, có chấp như thế này, có cảnh giới như thế này 
trong kiếp vị lai. Như Lai biết rõ kiến thức ấy nhưng còn biết ân đức cao thượng 
hơn đó nữa là (giới, định, tuệ) nên Như Lai mới không có sự cố chấp sai lầm. 

Hơn nữa, khi Như Lai không cố chấp sai lầm mới thấy rõ được Níp-bàn là pháp 
để diệt tắt sự cố chấp lửa phiền não. Đồng thời, cũng biết rõ nguyên nhân để phát 
sanh lên cái thọ ( vedana ) sự diệt tắt, sự ưa thích, sự tội lồi, sự giải thoát cái thọ 
đúng theo chân lý. 


2. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn có kiến thức hiểu 
biết như vầy: ‘ Cõi đời (vũ trụ) có cái trường tồn, có cái không trường tồn, công 
bo cho bản ngã và vũ trụ trường tồn cũng có, không trường ton cũng có\ Sự 
công bố ấy do bốn nguyên nhân: 

- Này các thầy tỳ khưu, có một khi vì sự quá lâu của thời gian mà quả địa cầu 
phải tiêu hoại một lần, một lần. Khi quả địa cầu tiêu hoại đi thì chúng sanh 
phần nhiều đều sanh về cõi trời sắc giới tên Abhassara brahma 8 . Chúng sanh, 
sanh lên cõi này đều do nhờ thiền định, có sự phỉ lạc làm vật thực, có hào 
quang sáng ánh, bay trên hư không, ngự nơi chồ tốt đẹp, tuổi thọ sống thật lâu 
đời. Rồi một khi quả địa cầu này cấu tạo lại thành lên một lần, một lần, do sự 
quá lâu của thời gian. Khi quả địa cầu này sanh lên thì các cõi trời sắc giới và 


7 Suy nghĩ nhưng hiếu thấu lý nhân quả. Như hiện nay có nhiều kinh sách giải rõ lý nhân quả mà có người 
còn không hiếu thấu, không tin thay hà huống gì do sự suy nghĩ mà hiếu được 

8 Cõi này của những bực đắc nhị thiền, tuối thọ tám kiếp quả địa cầu (kappa ). 




8 


Dục giới ở dưới cũng phát sanh lên nhưng vắng lặng không có một chúng sanh 
nào ở cả. Lúc sau đó có một chúng sanh trong cõi trời Abhassara Brahma hết 
phước, hết tuổi thọ của cõi ấy mới sanh xuống cõi trời sắc giới Brahma trống 
không ấy. Khi chúng sanh đó sanh trong cõi ấy cũng do nơi tâm thiền định 
(bậc thấp sơ thiền) nên cũng có phỉ lạc ipitĩ) là vật thực, có hào quang sáng 
ánh, bay trên hư không ngụ nơi tốt đẹp, tuổi thọ sống cũng thật lâu đời 9 . Khi 
chúng sanh ấy sống thời gian thật lâu trong cõi ấy cùng một điệu bộ mãi mãi 
mới phát sanh ra sự buồn tẻ bực bội, khó chịu vì sự trùng điệu ấy mới phát 
sanh lên suy nghĩ như vầy: ‘Phải chi có những chúng sanh khác được sanh vào 
cõi này với mình’. 

Ke đó lần lượt có những Chư Thiên trên cõi Abhassara Brahma hết tuổi thọ 
mới lần lượt sanh vào cõi ấy chung một chồ với vị trước. Het thảy những 
chúng sanh sau ấy cũng do nhờ tâm thiền định, có phỉ lạc làm vật thực, có hào 
quang sáng ánh, bay trên hư không, ngụ nơi tốt đẹp, tuổi thọ sống thật lâu đời. 

Này các tỳ kheo, trong những chúng sanh ấy, chúng sanh nào sanh ra đầu tiên 
hết mới suy nghĩ như thế này: ‘Ta đây là Phạm Thiên, là Đại Phạm Thiên 
(.Maha brahma ) cai quản các vị Phạm Thiên khác vì ta là người thấy biết mọi 
điều trước hơn hết, và làm cho tất cả chúng sanh khác phải ở dưới quyền của 
ta, ta tạo ra cõi đời, ta lớn nhất trong đời, chế định cõi đời 10 là bậc thông thạo, 
là phụ huynh của hết thảy chúng sanh này cũng đều do nơi ta tạo hoá ra cả. 
Theo ý kiến này tại sao mà ta nghĩ như vậy. Bởi vì, đầu tiên hết chúng ta suy 
nghĩ và ước nguyện cho có những chúng sanh, sanh về cõi này, thì tất cả chúng 
sanh này cũng sanh lại đây theo như ý muốn của ta’ * 11 . Còn những chúng sanh 
(Phạm Thiên) nào sanh ra sau đó lại suy nghĩ như vầy: ‘Vị này là bậc Đại 
Phạm Thiên cai quản các Phạm Thiên khác là bậc thấy biết mọi việc và làm 
cho tất cả chúng sanh khác phải ở dưới quyền của mình, là bậc tạo hoá ra cõi 
đời, lớn nhất trong đời, là bậc phụ huynh của tất cả chúng sanh, chế định cõi 
đời, là bậc thạo đời, hết thảy chúng ta đây đều do nơi vị đại Phạm Thiên này 
tạo ra. Tại sao vậy? Bởi vì, chúng ta thấy ngài ở trong chồ này trước, còn 
chúng ta lại sanh ra sau’. 

Này các thầy tỳ khưu, trong hàng chúng sanh đó, chúng sanh nào sanh ra trước 
thì tuổi thọ cũng lâu hơn, màu sắc cũng tốt hơn, địa vị cũng cao hơn; còn chúng 
sanh nào sanh ra sau thì mồi mồi đều kém hơn cả. Này các thầy tỳ khưu, vì đó 
mà nguyên nhân này rất rõ rệt là khi có một chúng sanh nào trong cõi Phạm 
Thiên mãn tuổi thọ phải sa xuống cảnh trần gian sanh ra làm người, lúc lớn 


9 Tuối thọ sống một kiếp hoặc nửa kiếp của quả địa cầu. 

10 Là đặt tên chúng sanh ra: vua, quan, bà-la-môn, thương gia, nô lệ, người tại gia và bậc xuất gia v.v... 

11 Vì kiến thức này mà Àn giáo (Hinduism) thờ kính trời đại Phạm thiên (Maha brahma) cho là một vị 
chúa tê tạo hoá ra vạn vật, không còn ai lớn hơn nữa, do đó mà họ cho dòng Bà la môn cao thượng hơn 
hết nên cố chấp nòi giống, rồi lần lần chia ra nhiều nòi giống khác nhau. 




TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


9 


lên xuất gia đi tu, khi tu xong do noi sự cố gắng thiêu đốt phiền não, do sự 
ráng chú tâm, do sự tinh tấn luôn luôn, do sự không dể duôi, do sự chú tâm tốt 
đẹp mà đắc được pháp thiền định như ý muốn. Khi tâm đã an trụ như thế rồi 
nên có thể nhó được tiền kiếp, chỉ nhớ được một kiếp khi sanh ở cõi trời Phạm 
Thiên thôi không có thể nhớ hon kiếp ấy. Chúng sanh ấy mới tuyên bố nói ra 
như vầy: ‘Vị Phạm Thiên nào gọi là bậc Đại Phạm Thiên cai quản các vị Phạm 
Thiên khác, là bậc hiểu thấy mọi việc, làm cho tất cả chúng sanh phải ở dưới 
quyền của mình, là vị chúa tể, là bậc tạo hoá ra cõi đời, là đàn anh, là bậc chế 
định ra cõi đời, là bậc thông thạo đời, là bậc phụ huynh của chúng ta, do ngài 
tạo ra chúng ta, vì ngài là bậc trường tồn không thay đổi bền vững cũng như 
vật trên vũ trụ 12 . Còn chúng ta đây do noi ngài tạo ra nên không được bền 
vững lâu dài tuổi thọ vắn, phải sa đọa (chết) là lẽ thường, vì vậy ta mới sanh 
xuống cõi trần gian làm người hiện nay’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có một nhóm sa-môn 
và bà-la-môn do đó công bố ra kiến thức trường tồn cũng có, không trường 
tồn cũng có. 

— Này các thầy tỳ kliưu, có một nhóm Chư Thiên là người bị hoại vì ham choi 
0 khiddh padosika) nhóm Chư Thiên này vì do bận rộn mê thích trong sự choi 
đùa, cười giỡn suốt ngày, quá giờ quên ăn nên phải sa đọa xuống trần gian 
sanh làm người khi lớn lên xuất gia đi tu do nhờ sự cố gắng chú tâm tốt đẹp 
nên đắc được thiền định. 

Khi tâm được an trụ trong sạch mới nhớ được tiền kiếp, những chỉ nhớ được 
trong phạm vi một kiếp làm Chư Thiên ấy thôi, không làm sao nhó thêm nữa 
được. Chúng sanh ấy mới tuyên bố như vầy: ‘Này các người ơi! Nhóm Chư 
Thiên nào mà không mê thích theo sự nô đùa cười giỡn quá giờ, không quên 
mình. Khi không quên mình nên khỏi phải sa đọa xuống trần gian, là bực được 
thường tồn, bền vững như vật trên vũ trụ. Còn chúng ta đây là người bị hoại 
vì ham mê trong sự chơi bời quá độ, nên chúng ta quên mình mà phải sa đọa 
xuống trần gian. Vì thế chúng ta không được bền vững, tuổi thọ vắn, phải sa 
xuống sanh làm người nơi cõi thế gian này’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn công bố ra kiến thức bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường 
tồn cũng có. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm Chư Thiên là người hay sân hận (mano 
padosikã), hay kiếm lỗi xấu của người quá thì giờ nên tâm sanh lên sân hận 
hãm hại lẫn nhau. Khi đã hãm hại lẫn nhau rồi thì làm cho thân và tâm phải 


12 Vì tuối thọ của Đại Phạm thiên sống lâu đến một kiếp của quả địa cầu nên người sau mới thấy luôn 
luôn còn bền vững do nhờ thiền định mà thấy rõ rệt nhưng chỉ ttong phạm vi một kiếp trước, nên mới 
tuyên bố theo sự thấy của mình và phát sanh ra quan niệm “thường kiến”. 




10 


đau khổ, nên phải sa đọa xuống trần gian. Này các thầy tỳ khuru, khi Chu Thiên 
ấy sa xuống thế gian làm nguời lúc lớn lên xuất gia đi tu, do nhờ sự cố gắng 
chủ tâm tốt đẹp nên đắc đuợc thiền định. Khi tâm đuợc an trụ mới nhớ đuợc 
tiền kiếp, chỉ nhớ đuợc có một kiếp sanh làm Chu Thiên chớ không thể nào 
thêm nữa đuợc. Chúng sanh ấy mới tuyên bố như vầy: ‘Này các người ơi! 
Nhóm Chư Thiên nào không sân hận, không hay rầy rà, kiếm lỗi cãi cọ nhau 
quá giờ khắc, nên không bị sa đọa xuống trần gian, nhóm Chư Thiên ấy được 
thường trụ, trường tồn không thay đổi như vật trên vũ trụ. Còn chúng ta đây 
là người bị hoại phải sa đọa xuống trần gian vì sự sân hận kiếm lỗi rầy rà cãi 
cọ hãm hại lẫn nhau quá giờ khắc nên phải khổ thân tâm mà bị sa đoạ, không 
được bền vững, tuổi thọ vắn phải sanh xuống làm người’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn công bố ra kiến thức bản ngã và vũ trụ trường tồn hoặc không trường 
tồn cũng có. 

- Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn trên đời này, 
thường suy nghĩ và tư tưởng ( thỉnker ) người ấy mới tuyên bố ra sự hiểu biết 
do theo ý kiến sưu tầm, dò xét, suy nghĩ, quán tưởng của mình như vầy: ‘Các 
pháp nào gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đều có trạng thái vô thường luôn luôn 
thay đổi. Còn pháp nào gọi là tâm, ý thức, pháp ấy có trạng thái truờng tồn, 
không thay đổi, thuờng trụ nhu vật trên vũ trụ’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tu mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn công bố ra kiến thức về bản ngã và vũ trụ truờng tồn hoặc không truờng 
tồn cũng có. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bố ra 
“kiến thức về bản ngã và vũ trụ truờng tồn hoặc không trường tồn cũng có, đều 
do nơi bốn nguyên nhân ấy chứ không ngoài nguyên nhân ấy được. 


3. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn là người có 
kiến thức antananta ditthi như vầy: ‘vũ trụ (đời) này có chỗ cuối cùng (gián 
đoạn) và có cho không cuối cùng ’ do nơi bốn nguyên nhân là: 

- Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này do 
nhờ sự tinh tấn thiêu đốt phiền não, do sự ráng sức chú tâm, do sự cố gắng 
luôn luôn, do sự không dể duôi, do sự chú tâm tốt đẹp nên mới đắc được các 
cõi thiền. Khi tâm được trong sạch an trụ rồi bèn phát sanh lên tư tưởng như 
vầy: ‘Vũ trụ này có chồ cuối cùng, có đường đi chung quanh (là tròn). Tại sao 
ta tuyên bố như vậy? Vì chính ta do nhờ sự cố gắng nên đắc các pháp thiền 
định, khi tâm ta an trụ, ta tưởng tượng hiểu rõ như vậy nơi tâm ta. Nên ta mới 
công bố ra cho biết vũ trụ này có chồ cuối cùng’. 



TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


11 


Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn tuyên bố lên kiến thức vũ trụ có chồ cuối cùng và không có chồ cuối 
cùng. 

— Này các thầy tỳ kliuru, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này do 
nhờ sự cố gắng đúng theo phuơng pháp nên đắc đuợc các cõi thiền, khi tâm 
đuợc an trụ bên phát sanh tu tuởng nhu vầy: ‘Vũ trụ này không có chồ cuối 
cùng, vô hạn định’. Phe sa-môn nào cho rằng: ‘Vũ trụ có chồ cuối cùng có 
đuờng đi chung quan nói nhu vậy là nói dối. Tại sao ta tuyên bố nhu vậy? Bởi 
vì, do nơi tâm thiền định mà tư tưởng ta hiểu rõ, thấy rõ vũ trụ không có chồ 
cuối cùng’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhì mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn tuyên bố ra kiến thức vũ trụ có chồ cuối cùng và không có chồ cuối 
cùng. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này, do 
nhờ sự cố gắng thực hành đúng theo phương pháp nên đắc được các cõi thiền 
theo thứ tự. Khi tâm được an trụ bèn phát sanh tư tưởng hiểu như vầy: ‘Vũ trụ 
này có chồ cuối cùng phía trên và phía dưới còn trái lại tám hướng chung 
quanh không có chồ cuối cùng’. Người ấy mới công bố như vầy: Nhóm sa- 
môn nào nói vũ trụ có chồ cuối cùng hoặc nói ngược lại đều là nói dối cả. Tại 
sao tuyên bố như vậy? Bởi vì, do nơi tâm thiền định mà tư tưởng ta hiểu rõ 
rằng: vũ trụ này, phía trên và phía dưới có chồ cuối cùng còn tám hướng chung 
quanh thì không có chồ cuối cùng’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn công bố lên kiến thức vũ trụ có chồ cuối cùng hoặc không có chồ cuối 
cùng. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên cõi đời này 
thường hay suy nghĩ, quán tưởng luôn luôn ( thinker ), người ấy mới tuyên bố 
sự hiểu biết do theo ý kiến sưu tầm, suy nghĩ, quán tưởng của mình như vầy: 
‘Vũ trụ này nói có chồ cuối cùng cũng không phải, nói không có chồ cuối cùng 
cũng không phải vậy’. Phe sa-môn này nói rằng: ‘Vũ trụ có chồ cuối cùng và 
không có chồ cuối cùng; hoặc có chồ cuối cùng cũng có không có chồ cuối 
cùng cũng có, đều là nói dối cả. Tại sao ta tuyên bố như vậy? Bởi vì chính ta 
do nhờ sự suy xét quán tưởng mà ta thấy hiểu rõ rệt rằng: vũ trụ này nói có 
chồ cuối cùng cũng không phải, nói không có chồ cuối cùng cũng không phải 
vậy . 

Này các thầy tỳ kliưu, đây là nguyên nhân thứ tư mà có nhóm sa-môn và bà- 
la-môn công bố ra kiến thức vũ trụ này có chồ cuối cùng hoặc không có chồ 
cuối cùng và ngược lại (antananta ditthỉ). 



12 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào, khi công bố 
lên về kiến thức antãnanta ditthi là vũ trụ có chồ cuối cùng và không có chồ cuối 
cùng cũng đều do nơi bốn nguyên nhân ấy, chứ không ngoài bốn nguyên nhân 
ây đâu. 


4. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người có kiến 
thức amarãvikkhepa ditthi, là ‘hay nói tráo trở ’ nếu khi có người hỏi về vấn đề 
có phước hay tội thì trả lời tráo trở không cho bí lối do bốn nguyên nhân. 

— Này các thầy tỳ kliưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn không biết rõ 
thế nào gọi là phước, thế nào gọi là tội, họ mới suy nghĩ như vầy: ‘Ta không 
biết rõ thế nào là phước và tội, ta phải ngập ngừng bí lối rồi nói càng như vầy 
là phước, như vầy là tội, nói như vậy thành ra ta nói láo, nếu ta nói láo thì tâm 
ta phải bực bội, hối hận; mà nếu tâm ta bực bội hối hận cũng là một điều tai 
hại đến ta’. 

Vì suy nghĩ như thế ấy, nên khi có ai hỏi đến vấn đề phước hay tội, muốn 
không cho bí lối họ mới nói tráo trở rằng: ‘Sự hiểu biết của tôi như thế này 
cũng không, như thế đó cũng không, như kia cũng không. Sự hiểu biết của tôi 
rằng: không phải cũng không, sự hiểu biết của tôi, không phải cũng không 
phải vậy’ 13 . 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất mà có nhóm sa-môn, bà- 
la-môn về kiến thức tráo trở để trả lời những vấn đền tội phước không cho bí 
lối. 

— Có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này không hiểu rõ thế nào là 
tội hoặc phước, họ mới suy nghĩ như vầy: ‘Ta không biêt rõ thế nào là phước 
và tội, ta phải ngập ngừng bí lối rồi nói càng như vậy là phước như vầy là tội, 
nói như vậy là tâm ta vì sự ham muốn, mê thích sân hận, bất bình. Mà khi tâm 
ta ham muốn, mê thích, sân hận, bất bình cũng đều là pháp ngã chấp cũng ta, 
mà pháp ngã chấp ấy cũng là một pháp tai hại đến ta’. 

Vì suy nghĩ như thế nên không dám nói thế nào là phước và tội bởi ghê sợ sự 
ngã chấp ấy nên khi có ai hỏi đến vấn đề tội phước, muốn cho không bí lối họ 
mới nói tráo trở rằng: ‘Sự hiểu biết của tôi như thế này cũng không, như thế 
đó cũng không, như thế kia cũng không, không phải cũng không, không phải 
cũng không, cũng không phải vậy’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhất thứ nhì mà có nhóm sa-môn thiên 
về kiến thức tráo trở, trả lời câu hỏi về vấn đề tội phước không cho bí lối. 


13 Đây là cách trả lời câu hỏi như đời bền vững hay không? Vũ trụ có chỗ cuối cùng không? Hoặc không 
có chỗ cuối cùng? Chúng sanh khi chết rồi có tái sanh không? Hay là không tái sanh? Hoặc mất luôn, thế 
nào là tội, phước v.v... Vì không hiếu rõ rệt nên trả lời tráo trở như thế ấy. 




TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


13 


— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này 
không hiểu rõ thế nào là tội hoặc phước, bèn suy nghĩ như vầy: ‘Ta không hiểu 
rõ thế nào tội hoặc phước khi có ai hỏi đến ta vấn đề ấy nếu ta nói càng như 
vầy là phức như vầy là tội sợ e bực sa-môn, bà-la-môn có trí tuệ sâu xa biết rõ 
kiến thức của kẻ khác có thể bắt bẻ, phá tan kiến thức ấy, nếu họ đến hỏi ta, 
bắt bẻ, vấn nạn ta trong vấn đề tội phước ấy thì ta không thể nào trả lời cho 
suông được, mà nếu ta trả lời không suông thì tâm ta phải bực tức khó chịu, 
mà pháp bực tức khó chịu cũng là tai hại đến ta’. 

Vì sự suy nghĩ như thế ấy nên khi có ai hỏi đến vấn đề phước tội, muốn không 
cho bí lối, họ mới nói tráo trở rằng: Sự hiểu biết của tôi như thế này cũng 
không, như thế đó cũng không, như thế kia cũng không, không phải cũng 
không, hoặc không phải cũng không, cũng không phải vậy’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ ba mà nhóm sa-môn hoặc bà- 
la-môn thiên kiến thức tráo trở khi trả lời về vấn đề tội phước không cho bí lối. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn trên đời này là 
người si mê thiếu trí khi có ai hỏi đến vấn đề tội phước, muốn cho không bí 
lối mới nói tráo trở rằng: ‘Neu người hỏi tôi kiếp vị lai có hay không? Kiếp vị 
lai không có phải không? Chúng sanh thuộc về hóa sanh có hay không? Nhân 
quả thiện ác có hay không? Chúng sanh sau khi chết có tái sanh lại hay không? 
Sanh lại hoặc không sanh lại cũng không có phải không? Neu người hỏi tôi 
như thế thì theo sự hiểu biết của tôi rằng: Khi chúng sanh chết, còn tái sanh 
lại cũng không phải, mà không tái sanh lại cũng không phải. Sự hiểu biết của 
tôi như thế này cũng không, như thế đó cũng không, như thế kia cũng không, 
không phải cũng không, cũng không phải vậy’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ tư mà có nhóm sa-môn hoặc 
bà-la-môn thiên về kiến thức tráo trở khi trả lời về những câu hỏi như trên 
không cho bí lối. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuộc về ‘kiến 
thức tráo trở’ ( amarãvikkhepa ditthi ) khi công bố lên cũng không ngoài bốn 
nguyên nhân ấy đâu. 


5. Này các thầy tỳ kliưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn nào có kiến thức 
‘adhicca samuppanna ditthi’ cho rằng 'bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không 
do nơi nguyên nhân nào cả’, có hai nguyên nhân. 

— Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm Chư Thiên ở cõi trời vô tưởng 14 
Asannĩsatta, khi nào có tư tưởng lên rõ rệt thì phải xa lìa cõi ấy sanh xuống 


14 Chư thiên cõi trời này khi ở thế tu đắc thiền vô tưởng nên sanh về cõi ấy không có tư tưởng, như người 
ngủ mê thật lâu đời; khi nào có tư tưởng hiếu biết trở lại thì phải xa lìa cõi ấy (chết). 




14 


trần gian làm người, khi lớn lên xuất gia tu hành do sự cố gắng chân chánh 
đúng theo phương pháp, đắc được thiền định theo thứ tự. Khi tâm đã an trụ và 
trong sạch rồi mới nhớ được một kiếp từ khi có tư tưởng thôi, không thể nào 
nhớ hơn nữa được, họ bèn công bố theo sự hiểu biết rằng: ‘Bản ngã và vũ trụ 
phát sanh lên không có nguyên nhân chi. Tại sao ta nói như vậy? Bởi vì ta nhờ 
thiền định thấy rõ rằng: khi trước kia, ta không có sanh ra ở đâu cả, chỉ mới 
sanh ra trong kiếp này mà thôi, và kế tiếp đây ta cũng không sanh lại ở đâu 
nữa, vì tâm ta đã chú trọng thiên về sự yên lặng rồi’. 

Này các thầy tỳ khưu, đây là nguyên nhân thứ nhất, mà có một nhóm sa-môn 
và bà-la-môn khi tuyên bố về kiến thức bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không 
nguyên nhân vậy. 

- Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm người trên đời này là sa-môn và bà-la- 
môn thường hay suy nghĩ, quán tưởng, người ấy bèn công bố, do sự sưu tầm, 
suy nghĩ, quán tưởng rằng ‘Bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không nguyên 
nhân chi cả’. 

Này các thầy tỳ khưu đây là nguyên nhân thứ nhì mà có một nhóm sa-môn 
hoặc bà-la-môn khi tuyên bố về kiến thức bản ngã vũ trụ phát sanh lên không 
do nguyên nhân nào cả. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn và bà-la-môn nào khi công bố về 
‘kiến thức bản ngã và vũ trụ phát sanh lên không nguyên nhân’ cũng không ngoài 
ra hai nguyên nhân ấy. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho hạng sa-môn hay bà-la-môn nào thuộc về ‘kiến 
thức thường thấy ngũ uẩn ở thời quá khứ’ khi công bố lên cũng do nơi 18 nguyên 
nhân ấy chứ không ngoài 18 nguyên nhân này. 


B. Kiến thức thường thấy ngũ uẩn trong thòi kỳ vị lai, có 44 điều: 

Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người ‘thường 
thấy ngũ uẩn trong thòi kỳ vị lai’ ( aparanta kappaditthi ), khi tuyên bố về kiến 
thức ấy đều do nơi bốn mươi bốn nguyên nhân là 15 : 

1. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về kiến thức 
uddhamãghatana dỉtthi là 'kiến thức cổ chấp cho rằng khi con người chết mà 
tư tưởng (sahhã) hay là linh hồn vẫn còn’ , do nơi mười sáu nguyên nhân như 
sau: 

Có một nhóm sa-môn và bà-la-môn công bố ra 16 kiến thức về thời kỳ vị lai như 
vầy: 


15 Chia ra làm nhiều đoạn khác nhau: nhu đoạn đầu có 16 loại, kế 8 loại, kế đó 8 loại, 7 loại và 5 loại sau 
cùng. 




TÀ KIẾN (MICCHẴDIT THI] 


15 


- Cho rằng ‘bản ngã này có cái sắc tướng ( rupa ) nhưng vô định và còn linh 
hồn sau khi chết’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này không có sắc tướng và vô bệnh, nhưng sau khi chết 
còn tư tưởng (linh hồn)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng cũng có mà không có sắc tướng cũng 
có, nhưng vô bệnh và sau khi chết còn tư tưởng (linh hồn)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có sắc tướng cũng không phải, mà nói không có sắc tướng 
cũng không phải vậy’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng’. 

- Cho rằng ‘bản ngã không có chồ cuối cùng’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có chồ cuối cùng cũng có và không có chồ cuối cùng 
cũng có’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có chồ cuối cùng cũng không phải, mà nói không có chồ 
cuối cùng không phải vậy’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có tư tưởng (linh hồn) giống nhau’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có tư tưởng khác nhau’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có tư tưởng hẹp hòi (ít oi)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có tư tưởng rộng lớn (vô lượng)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã chỉ có sự an vui (không có khổ)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã chỉ có sự khổ não (không có sự an vui)’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có cả sự vui, khổ lẫn lộn nhau’. 

- Cho rằng ‘bản ngã không có sự vui, khổ và cũng không có bệnh hoạn, sau 
khi chết rồi còn tư tưởng (linh hồn)’. 

Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn là người thiên về kiến 
thức ở thời kỳ vị lai khi công bố rằng bản ngã có tư tưởng (linh hồn) sau khi chết 
cũng tuyên bố do nơi mười sáu nguyên nhân ấy, chứ không thể tuyên bố ngoài 
mười sáu nguyên nhân ấy đâu. 


2. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về ‘kiến 
thức ở thòi kỳ vị lai’ khi công bố lên do nơi tám nguyên nhân khác nữa là: 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng ( rũpa ) nhưng vô bệnh và không có tư 
tưởng (linh hồn) sau khi chết’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này không có sắc tướng, vô bệnh và không có tư tưởng 
(linh hồn) sau khi chết’. 



16 


- Cho rằng ‘bản ngã có sắc tướng cũng có, mà không có sắc tướng cũng có 
v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng cũng không phải, mà không có sắc 
tướng cũng không phải’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này không có chồ cuối cùng’. 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng cũng có mà không có chồ cuối cùng 
cũng có’. 

- Cho rằng ‘bản ngã có chồ cuối cùng không phải, mà nói không có chồ cuối 
cùng cũng không phải, nhưng vô bệnh và không có tư tưởng (linh hồn) sau khi 
chết’. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hay bà-la-môn nào thuộc về kiến 
thức ở thòi kỳ vị lai, khi công bố về kiến thức ấy cũng không ngoài tám nguyên 
nhân này vậy. 


3. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về ‘kiến 
thức ở thòi kỳ vị lai’ khi công bố lên rằng ‘bản ngã sau khi chết, có tư tưởng 
(linh hồn) cũng không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không được ’ (nghĩa 
là tư tưởng hết sức vi tế nhỏ nhen lắm gọi là phi phi tưởng), do tám nguyên nhân 
là: 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng, nhưng vô bệnh, sau này chết, có tư 
tưởng cũng không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không được. 

- Cho rằng ‘bản ngã này không có sắc tướng y như trên v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng cũng có, không có sắc tướng cũng có 
v.\...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng cũng không phải mà nói không có sắc 
tướng cũng không phải v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng nhưng vô bệnh sau khi chết, có tư 
tưởng cũng không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không được v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này không có chồ cuối cùng v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng cũng có, không có chồ cuối cùng 
cũng có v.v...’ 

- Cho rằng ‘bản ngã này có chồ cuối cùng cũng không phải mà nói không có 
chồ cuối cùng cũng không phải, nhưng vô bệnh, sau khi chết, có tư tưởng cũng 
không phải, mà nói không có tư tưởng cũng không phải’. 



TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


17 


Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bố về 
‘kiến thức ở thời kỳ vị lai’, cũng công bố y như tám cách ấy chứ không ngoài 
tám nguyên nhân ấy đâu. 


4. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về ‘đoạn 
kiến’ công bố lên rằng ‘ chúng sanh khi sắc thân này tan rã thì bản ngã cũng mất 
luôn, tiêu diệt, không tái sanh lại ở đâu cả ’ đều do bảy nguyên nhân là: 

- Cho rằng ‘bản ngã này có sắc tướng, do nơi cha mẹ mà sanh ra, nơi phối 
hiệp của tứ đại, khi sắc thân tan rã thì mất luôn, tiêu diệt luôn, không có tái 
sanh lại đâu cả’. 

- Có một hạng người khác cho rằng: ‘Này người ơi! Người đừng tưởng rằng: 
bản ngã này không tiêu hoại, được trường tồn, sẽ có sắc thân khác nữa là bậc 
Chư Thiên cõi trời dục giới có đầy đủ vật thực, người đừng tưởng như vậy vô 
ích không thế nào có được đâu. Chỉnh tôi đây thấy rõ bản ngã này khi tan rã 
rồi thì mất luôn, tiêu hoại không có tái sanh lại ở đâu cả’. 16 

- Có một hạng người khác cho rằng: ‘Này người ơi! Người nói bản ngã này 
có thật tôi không cãi đâu, nhưng người đừng tưởng rằng bãn ngã ấy trường tồn 
theo lý do ấy đâu. Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác là bậc Chư Thiên do 
thiền định mà phát sanh, có thủ túc và ngũ căn đầy đủ, mà người không thể 
nào thấy được: bản ngã ấy khi tan rã rồi thì mất luôn, tiêu diệt mất, không có 
tai sanh lại ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người đều tiêu diệt mất 
luôn’ (sau khi chết). 

- Có một hạng người khác nữa cho rằng: ‘Này người ơi! Người nói bản ngã 
này có thật, tôi không cãi đâu, nhưng người đừng tưởng rằng: bản ngã ấy được 
trường tồn đâu. Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác nhập định Không vô 
biên thiên, lấy không gian vô tận làm cảnh giới, vì đã diệt những tư tưởng 
trong các sắc tướng: bản ngã ấy người không thế nào thấy được đâu, khi bản 
ngã ấy tan rã lúc nào thì mất luôn tiêu diệt mất, không có tái sanh lại ở đâu cả, 
vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau khi chết) đều tiêu diệt mất’. 

- Có một hạng người khác nữa nói rằng: ‘Này người ơi! Người nói bản ngã 
này có thật, tôi không cã đâu; nhưng người đừng tưởng rằng: bản ngã ấy được 
trường tồn. Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã khác nhập định Thức vô biên 
thiên, lấy tâm thức vô tận làm cảnh giới, bản ngã ấy người không thế nào thấy 
được, khi bản ngã ấy tan rã lúc nào thì mất luôn, tiêu diệt mất, không có tái 
sanh lại ở đâu cả, ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã con người (sau khi chết) 
đều tiêu diệt mất’. 


16 Người ấy chỉ có thấy được nội phạm vi của vị chư Thiên ấy khi chết thôi, chứ không có thấy được chư 
Thiên ấy sanh ra ở đâu, nên mới công bố như vậy. 




18 


— CÓ một hạng người khác nữa nói rằng: Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã 
khác nhập định vô sở hữu thiên, không lấy một vật chi thật vi tế để làm cảnh 
giới. Bản ngã ấy người không thế nào thấy được, khi bản ngã ấy tan rã lúc nào 
thì mất luôn, tiêu diệt mất không có tái sanh lại ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho 
bản ngã con người (sau khi chết) đều tiêu diệt mất. 

— Có một hạng người khác nữa nói rằng: ‘... Chính tôi đây thấy rõ, có bản ngã 
khác nhập định phi phi tưởng thiên lấy tư tưởng hết sức vi tế, hình như không 
có tư tưởng làm cảnh giới, đây là pháp vô cùng yên lặng, cao thượng quý báu. 
Bản ngã ấy người không thế nào thấy được, nhưng khi tan rã lúc nào thì mất 
luôn, tiêu diệt mất, không có tái sanh lại ở đâu cả, vì vậy mà tôi cho bản ngã 
con người (sau khi chết) đều tiêu diệt mất’. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào khi công bố về 
đoạn kiến ( uccheda vãda ) cũng tuyên bố y như bảy nguyên nhân ấy chớ không 
ngoài những nguyên nhân ấy đâu. 


5. Này các thầy tỳ khưu, có một nhóm sa-môn và bà-la-môn thiên về ‘kiến 
thức Níp-bàn tại thế’ ( dittha dhamma nỉbbãna vãda), cho là ‘một đức lành rất 
cao thượng của chúng sanh hiện tạV, công bố lên do năm nguyên nhân là: 

— Này các tỳ khưu, có một hạng người trong đời này, sa-môn hoặc bà-la-môn 
do sự hiểu biết nên nói như vầy: ‘Này người ơi! Khi nào người được cung cấp, 
phụng sự đầy đủ năm môn ngũ trần cho thỏa thích, đó là người được hưởng 
Niết-bàn hiện tại vậy’. 17 

— Có một hạng người khác nói như vậy: ‘Này người ơi! Người nói bản ngã 
này có thật tôi không chối cãi đâu, nhưng bản ngã ấy chưa hướng được Níp- 
bàn hiện tại, vì lý do được cung cấp đầy đủ ngũ trần đâu. Bởi vì ngũ trần ấy 
vô thường, khổ não, luôn luôn có sự biến chuyển sẽ làm cho ta khóc than mến 
tiếc, khổ thân, khổ tâm. Này người ơi! Khi nào con người được xa lánh ngũ 
trần và xa lìa các tội lỗi nhập vào sơ thiền có đầy đủ năm chi là: tầm, sát, phỉ 
lạc, an tịnh và định, như vậy mới gọi người ấy hưởng ‘Níp-bàn hiện tại’ đó là 
một đức lành rất cao thượng vậy’. 

— Có một hạng người khác nói như vậy: ‘Này các người ơi! Người cho rằng: 
khi nào đắc được sơ thiền, là hưởng ‘Níp-bàn hiện tại’ tôi không cãi đâu, 
nhưng thật ra tâm trong sơ thiền còn tầm và sát là pháp còn thô sơ, khi nào 
người dứt bỏ được tầm và sát rồi nhập vào nhị thiền tâm rất trong sạch chỉ còn 


17 Niết bàn này phần nhiều người thế gian đều có quan niệm như thế ấy (thuộc về duy vật). 




TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


19 


phỉ lạc, an tịnh phát sanh do nơi tâm định. Như vậy mới gọi người ấy được 
hưởng “Níp-bàn hiện tại” đó là một đức lành rất quý báu vậy’. 18 

- Có một hạng người khác nữa nói như vậy: ‘Này người ơi! Người cho rằng: 
khi nào đắc được nhị thiền là hưởng Níp-bàn hiện tại tôi không cãi đâu, nhưng 
thật ra tâm ở trong nhị thiền cũng còn thô sơ vì sự vui thích phỉ lạc. Khi nào 
dứt bỏ được phỉ lạc nhập vào tam thiền có sự ghi nhớ biết mình và hưởng sự 
an tịnh mà các bậc thánh nhân thường khen ngợi, như vậy mới gọi người ấy 
được hưởng Níp-bàn hiện tại’. 

— Có một hạng người khác nữa nói như vậy: ‘Này người ơi! Người cho rằng: 
khi nào đắc được tam thiền là hưởng Níp-bàn hiện tại, tôi không cãi đâu, nhưng 
thật ra tâm ở trong tam thiền còn thô sơ vì còn sự an tịnh. Khi nào dứt bỏ được 
sự an tịnh và khổ não (vì còn tương đối, hễ có vui thì có khổ) dứt cả sự vui 
khổ rồi nhập vào tứ thiền tâm không còn vui khổ chỉ còn tâm xả và sự ghi nhớ 
rất trong sạch thôi. Như vậy người ấy mới gọi rằng được hưởng Níp-bàn hiện 
tại’. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào công bố lên về 
sự hưởng ‘Níp-bàn hiện tại’ là một đức lành quý báu của chúng sanh hiện hữu, 
cũng tuyên bố do nơi năm nguyên nhân ấy, không ngoài năm nguyên nhân này 
đâu. 

Này các thầy tỳ khưu, dầu cho nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuộc về tà 
kiến (thường kiến hoặc đoạn kiến) thường thấy ngũ uẩn quá khứ hoặc vị lai, do 
nơi sự hiểu biết khác nhau mà công bố lên nhiều thứ kiến thức cũng đều do nơi 
62 nguyên nhân, không ngoài 62 nguyên nhân ấy đâu. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai biết rõ các kiến thức, biết rõ nguyên nhân phát 
sanh lên kiến thức 19 , biết rõ người cố chấp theo kiến thức ấy sẽ đi về đâu trong 
ngày vị lai. Bởi vì Như Lai biết rõ những kiến thức như vậy rồi còn biết hơn đó 
nữa là: ân đức của giới, định, tuệ và Toàn giác nhờ biết thêm được những pháp 
cao siêu này mà Như Lai không cố chấp sai quấy, mới thấy rõ Níp-bàn là pháp 
diệt tận phiền não không còn dư sót. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai vì biết rõ nguyên nhân phát sanh lên cái ‘thọ’ 
(■ vedanã ), sự diệt tắt cái thọ, sự tội lồi của cái thọ, ân đức của thọ và cách giải 
thoát cái thọ đúng theo chân lý, nên Như Lai mới thoát khỏi ái dục, phiền não vì 
không cố chấp một pháp nào trong ngũ uẩn cả. 

Này các thầy tỳ khưu, Như Lai biết rõ như vậy mới thuyết những pháp ấy lên 
được. Bởi vậy người thường nhơn khen ngợi tán dương ân đức Như Lai chỉ trong 


18 Vì sao mà có sự hiếu biết khác nhau như vậy? Bởi vì, mỗi người tùy theo khả năng khi đắc được tới 
mức nào thì khen ngợi tán dương bực ấy. 

19 Coi tiếp theo bài pháp này. 




20 


phạm vi giới hạnh chút ít thôi, chứ không thế nào hiểu thấu đến pháp sâu xa cao 
thượng mà con người rất khó thấy; khó giác ngộ là pháp yên lặng, quý báu, vi tế 
khó mà suy nghĩ cho thấu rõ được, chỉ trừ có bậc trí tuệ mới hiểu biết được thôi. 

Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy hiểu lầm, thấy sai 
không đúng theo chân lý và hưởng lấy sự lầm lạc ấy do ái dục lôi cuốn, nên phải 
trở thành sợ hãi, nóng nảy, bực bội không sai. 

Này các thày tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy tuyên bố nhiều 
thứ kiến thức khác nhau (đến 62 loại) cũng do nơi sự ‘tiếp xúc’ iphassa ) là 
nguyên nhân để làm căn bản cho tâm mình. 

Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn ấy nếu xa lìa sự ‘tiếp 
xúc’ ( phassa ) đi mà nói còn hưởng thọ ( vedanã ) được cảnh giới ( ãrammana ) thì 
không đúng lý đâu. Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn và bà-la-môn 
ấy khi hưởng lấy cái thọ cũng đều do nơi sự tiếp xúc của lục căn và lục trần. Khi 
có thọ là nguyên nhân rồi thì phát sanh ra ‘ái’ ( tanhã ), khi có ái thì có ‘thủ’, có 
thủ có ‘hữu’, có hữu thì có ‘sanh’, có sanh thì có ‘già, đau, chết, buồn rầu, mến 
tiếc, khổ thân, khổ tâm’ phát sanh lên, cũng do nơi sự sanh cả. Này các thầy tỳ 
khưu khi nào thầy tỳ khưu biết rõ nguyên nhân phát sanh lên, sự diệt tắt, tội lỗi, 
sự vui thích và phương pháp để giải thoát sự tiếp xúc của lục căn đúng theo chân 
lý, thì sẽ biết rõ những pháp cao thượng hơn những kiến thức (tà vạy) ấy. 

Này các thầy tỳ khưu, tất cả các nhóm sa-môn hoặc bà-la-môn nào mà bị 62 thứ 
kiến thức ấy đè nén, lôi cuốn; khi nghe Như Lai thuyết ra, thì cũng như ở trong 
lưới, dính trong người. Vì như người thợ chài lưới rất rành nghề, vãi chài thật 
dày xuống nước và nghĩ rằng: bao nhiêu loại ở dưới nước lớn nhở gì cũng ở trong 
chài (lưới) của ta dính trong chài ta. Khi lên ngóp cũng ở trong chài ta như thế 
nào thì tất cả sa-môn và bà-la-môn nào bị 62 loại kiến thức đè nén, dính liếu, khi 
nghe Như Lai thuyết pháp, rồi thì cũng như bị ở trong chài (lưới), mắc trong chài 
kiến thức vậy. 

Này các thầy tỳ khưu, ái dục dắt dẫn đi thọ sanh trong cảnh giới mới nữa, Như 
Lai đã diệt tận rồi, thân này còn lúc nào thì Chư Thiên nhân loại còn thấy. Khi 
thân này tan rã đi thì Chư Thiên nhân loại cũng không còn thấy nữa. Cũng như 
chùm xoài có năm trái mà cuống đã rụng đi rồi thì bao nhiêu xoài dính với cuống 
cũng không còn vậy. 

Khi Đức Phật thuyết xong ĐĐ. Ãnanda bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, hết sức lạ, chưa từng có, pháp này gọi là pháp chi vậy?” 

Này Ãnanda, pháp này gọi là lý lưới ( atthajãla ) 20 cũng được, hoặc gọi là pháp 
lưới ( dhammạịãla ), hoặc gọi là phạm lưới ( brahmamjãla ) (là lưới pháp cao quý), 


20 Pháp có ý nghĩa như bủa lưới. 




TÀ KIẾN (MICCHẨDIT THI] 


21 


hoặc gọi là kiến lưới ( ditthajala ) (62 kiến thức như bủa lưới) hoặc gọi là thắng 
trận (sang am a vijaya ) (rất vẻ vang) cũng được. 

Khi Đức Phật giảng xong, tất cả chư tăng đều hoan hỷ, đồng thời một vạn cõi 
sa bà đều rung rinh chuyển động vô cùng kỳ lạ. 


Giải nguyên nhân phát sanh lên kiến thức 

Chồ nói Như Lai biết rõ nguyên nhân phát sanh lên kiến thức có tám (Tam 
tạng quyển 21, trang 47 - 52) là: 

- Do khandha - uẩn (cũng gọi là ấm) này mà tuyên bố lên những kiến thức sai 
lầm cũng có (như thấy được một uẩn trong kiếp quá khứ rồi công bố sự thấy 
của mình do nơi uẩn ấy). 

- Do avijjã - vô minh, vì không thấy rõ chân lý, nên tâm thích theo cách nào 
thì công bố kiến thức theo cách ấy. 

- Phassa - xúc, do sự tiếp xúc giữa căn và trần rồi công bố lên kiến thức do 
nơi sự tiếp xúc ấy (như tâm tiếp xúc với thiền định được sự an vui rồi cho đó 
là hưởng Níp-bàn hiện tại). 

- Sannã - tưởng (quan niệm) do nơi tư tưởng của mình (như khi vào các cõi 
thiền vô sắc) rồi công bố sự hiểu thấy của mình theo các cõi thiền ấy cho là 
trường tồn v.v... 

- Do vitakka - suy tầm ( thinker ) do nơi sự nghiên cứu, suy tầm, suy nghĩ rồi 
phát sanh kiến thức sai lầm (như suy nghĩ nếu con người được đầy đủ sự vui 
thú của ngũ trần là thiên đường hiện tại v.v...). 

- Do ayoniso manasỉkãra - chú tâm sai lầm (như Phật nói vô thường, khổ não, 
vô ngã; mình thì thấy ngược lại cho rằng: trường tồn, vui thú, cái chi cũng của 
ta v.v...). 

- Do pãpa mỉtta - bạn ác, khi thân cận bạn ác rồi thì lần lần hướng dẫn ta trên 
đường trụy lạc hiểu làm, thấy quấy. 

- Parato ghosa - ngoại thinh, là do nơi tiếng nói của kẻ khác làm cho mình tin 
theo, nghe theo như tiếng giảng giải của bọn tà kiến, nếu mình không có trí 
xét đoán liền tin theo, nghe theo v.v...rồi phát sanh lên tà kiến theo họ. 

Hơn nữa, có nhiều tôn phái cho rằng: con người ( atta hay atmam) là có một 
linh hồn bất di, bất diệt, trường cửu chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Khi mới 
nghe qua tiếng nói của người, mình cho có lý. Nhưng trái lại, Đức Phật cho rằng: 
“Ai nói thức uẩn hay linh hồn trường tồn bất di, bất diệt 21 , thì người ấy gọi là 


21 Phật giải cho thầy tỳ khưu tên Sati Kevattaputta hiếu lầm vì thầy cho thức uấn chuyến đi, truyền đi, 
thường tồn không gián đoạn, từ kiếp này sang qua kiếp khác cũng một thức đó. 




22 


hường kiến (sassata ditthi) vì theo Phật giáo không có một vật chi trường tồn cả, 
không nói lâu, dầu trong một giây một sao cũng luôn luôn thay đổi sanh diệt liền 
liền không ngừng”. Vì thức uẩn cũng do nguyên nhân mà phát sanh, khi nhân 
diệt thì thức cũng diệt (T.tạng quyển 22, trang 150 và quyển 24, trang 359). 



CHÁNH KIẾN (SAMMẴDITTHI) 


23 


Chánh Kiến (Samma Ditthi) 

(T.Tạng quyển 20, trang 152) 

Ta có nghe như vầy: một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự tại chùa Bố Kim Tự của 
ông trưởng giả cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ ( Sãvatthĩ ). 

Trong lúc ấy, ĐĐ. Xá-Lợi-Phất ( Sãriputta ) kêu các vị tỳ khưu mà nói rằng: 
Này đạo hữu, Đức Thế Tôn thường hay giảng về chánh kiến. Vậy chớ chánh kiến 
ấy ra sao? Này các đạo hữu, khi nào các bực Thanh văn biết rõ pháp ác, biết rõ 
pháp thiện, biết nguyên nhân của pháp ác và pháp thiện là người chánh kiến, tâm 
trong sạch không rung động trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, pháp ác là thế 
nào? Này đạo hữu, sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói lời 
hung dữ (mắng chửi người), nói vô ích, tham lam, sân hận, si mê (tà kiến) đều là 
pháp ác. Còn nguyên nhân pháp ác là thế nào? Tham, sân, si là gốc rễ của pháp 
ác vậy. Này các đạo hữu, pháp thiện là thế nào? Tác ý xa lánh sự sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói hung dữ, nói vô ích, xa lánh sự tham lam, 
sân hận, si mê đó là pháp thiện. Còn gốc rễ của pháp thiện là thế nào? Sự không 
tham, không sân, không si đều là gốc rễ của pháp thiện vậy. 

Này các đạo hữu, khi nào các bực Thanh văn thấy rõ như vậy, mới dứt bỏ được 
pháp ngủ ngầm trong tâm là: tình dục, bất bình, ngã mạng, tà kiến, vô minh; và 
làm cho minh triết ( yijjã ) phát sanh lên, mới dứt bỏ được sự khổ trong kiếp hiện 
tại được. Vì vậy mà các bậc Thanh văn trong sạch, không rung động trong giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 

Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn biết rõ vật thực ( ãhãra ) và nguyên 
nhân phát sanh vật thực, biết rõ sự diệt tắt và phương pháp thực hành để diệt tắt 
vật thực. Vật thực ấy là thế nào? Vật thực ấy có bốn là: kavalinkar’ ãhãra - vật 
thực hữu hình (như cơm, bánh trái v.v...); phass ’ ãhãra - vật thực tiếp xúc (là sự 
tiếp xúc lục căn và lục trần là vật thực (nhân) để phát sanh lên thọ ( vedanã ); mano 
scincetan ’ ãhãra - tác ý vật thực (là sự suy tầm, lo nghĩ tạo tác trong tâm là vật 
thực (nhân) để phát sanh tam giới); viMãn ’ ãhãra - tâm thức vật thực (là tâm 
thức nguyên nhân để phát sanh lên danh sắc). 

Ái dục ( tanhã ) là nguyên nhân để phát sanh lên bốn vật thực ấy. Diệt tắt ái dục 
đi thì bốn món vật thực ấy diệt tắt theo; con đường có tám ngã là: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định là phương pháp thực hành để diệt tắt bốn món vật thực ấy. 

Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn biết rõ ‘sự khổ’, nguyên nhân phát 
sanh sự khổ, nơi diệt tắt sự khổ, sự thực hành để đi đến nơi diệt khổ. Này các đạo 
hữu, thầy tỳ khưu biết rõ sự khổ là thế nào? Sanh khổ, già khổ, chết khổ, khóc 
than khổ, bực tức khổ, gần nhân vật không ưa thích cũng khổ, xa lìa cảnh vật 



24 


thương mến, ưa thích cũng khổ, muốn mà không được cũng khổ, tóm lại có ngũ 
uẩn này là khổ. 

Ái dục {tanhã) là nguyên nhân phát sanh lên sự khổ, là dục ái, sắc ái, phi cảnh ái. 
Chúng sanh vì vui thích, say mê, ưa mến trong ái dục ấy nên mới bị ‘khổ não’ 
trong vòng sanh tử luân hồi. Diệt khổ ( nỉrodha ), là sự dứt bỏ, sự diệt tắt ái dục 
không còn dư sót, không mến tiếc nữa (cũng gọi Níp-bàn) nơi diệt khổ. Đạo diệu 
đế (ariya magga), là con đường Bát chánh đạo có tám chi để thực hành cho đến 
nơi diệt khổ. Này các đạo hữu, khi nào các bực Thanh văn biết rõ như vậy mới 
dứt bỏ pháp ngũ ngầm ( anusaya ), có chánh kiến trong sạch, mới không rung động 
trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Này các đạo hữu, thầy tỳ khưu nên thấy rõ sự già, sự chết, nơi phát sanh, nơi diệt 
tắt và sự thực hành để diệt tắt cái già, cái chết. Sự già sự chết là thế nào? Sự gầm 
mòn, sự tiều tụy tóc bạc, da nhăn, răng long má cóp, ngũ quan suy kém của chúng 
sanh nào gọi là sự già vậy. Sự chết là sự lìa bỏ xác thân, sự tan rã, sự mất đi, sự 
qua đời; sự quá vãng, sự tan rã ngũ uẩn, sự cắt bỏ mạng sống, sự để tử thi lại, đó 
là trạng thái của sự chết cả. Nơi phát sanh sự già, chết là sự sanh Ụãti). Muốn 
diệt tắt sự già, chết thì phải diệt ngay sự sanh, con đường Bát chánh đạo để thực 
hành cho đến nơi diệt tắt sự sanh. Này các đạo hữu, hơn nữa thầy tỳ khưu nên 
thấy rõ sự sanh là: sự đầu thai, sự sanh ra rõ rệt, sự phát lộ ra ngũ uẩn, sự có đủ 
lục căn của chúng sanh ở cảnh đó, như thế gọi là sự sanh. Thầy tỳ khưu nên thấy 
rõ cái hữu (là cảnh giới - bhava), có ba là: cảnh dục, cảnh sắc, cảnh vô sắc (là 
cảnh giới để cho chúng sanh đi thọ sanh). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái thủ (cố 
chấp - upãdãna ), có bốn là: chấp về tình dục, chấp về kiến thức, chấp về lệ cúng 
tế, chấp ngã (cố chấp mới có cảnh giới tái sanh). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ ái dục 
(. tanhã ) có sáu là: ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp (vì có ái dục mới 
sanh ra sự cố chấp (thủ). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái thọ ( vedanã ) có sáu là: 
nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ (vì có thọ (hưởng) mới có sanh 
ra ái dục). Thầy tỳ khưu nên thấy rõ cái xúc (tiếp xúc) iphassa ) có sáu là: nhãn 
xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc (vì có tiếp xúc mới sanh ra thọ). 
Thầy tỳ khưu nên thấy rõ lục căn ( ãỵatana ) là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, ý căn (có lục căn mới phát sanh sự tiếp xúc được). Thầy tỳ khưu 
nên thấy rõ danh sắc ( nãma-rũpa ) là: thọ, tưởng, xúc, tác ý, chú tâm gọi là danh; 
tứ đại: đất, nước, lửa, gió gọi là sắc (có danh sắc mới phát sanh ra lục căn). Thầy 
tỳ khưu nên thấy rõ cái thức iyihhãna) có sáu là: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức (có thức mới phát sanh ra danh sắc). Thầy tỳ khưu 
nên thấy rõ cái hành {sankhãrã) có ba là: thân hành, khẩu hành, ý hành (sự hành 
vi tạo tác) có hành mới phát sanh ra sự hiểu biết là thức). Thầy tỳ khưu nên thấy 
rõ vô minh ( avijjã ) là: sự không biết rõ cái khổ, không biết rõ nguyên nhân phát 
sanh lên cái khổ, không biết rõ Níp-bàn là nơi diệt tắt cái khổ, không biết rõ con 



CHÁNH KIẾN (SAMMẴDITTHI] 


25 


đường bát chánh thực hành theo để diệt tắt cái khổ (vì vô minh không thấy rõ lý 
tứ đế nên mới phát sanh sự hành vi đủ đều thiện ác). 

Thầy tỳ khưu nên biết rõ pháp trầm luân ( ãsava ) có ba là: trầm luân trong tình 
dục, trầm luân trong cảnh giới, trầm luân trong vô minh. Biết rõ noi phát sanh 
pháp trầm luân là vô minh. Biết rõ khi diệt tắt vô minh thì pháp trầm luân cũng 
diệt tắt. Biết rõ con đường bát chánh để thực hành theo cho đến noi diệt tắt pháp 
trầm luân (mấy pháp phía trước cũng biết rõ nguyên nhân phát sanh, noi diệt tắt 
và con đường bát chánh thực hành theo cho đến noi diệt tắt các pháp ấy, nghĩa là 
mồi pháp đều thấy rõ lý Tứ diệu đế giống nhau hết thảy), 

Này các đạo hữu, khi nào các bậc Thanh văn thấy rõ lý Tứ diệu đế trong các pháp 
ấy thì mói dứt bỏ các pháp ngũ ngầm ( anusaya ) như tình dục, bất bình, ngã mạng, 
tà kiến, vô minh không còn dư sót và làm cho minh triết ( vijjã ) phát sanh lên, 
mói có thể dứt khổ trong kiếp hiện tại được. Này các đạo hữu, các bậc Thanh văn 
đệ tử Phật là người có chánh kiến, có đức tin trong sạch, không rung động trong 
giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhờ thấy rõ những pháp chánh kiến như thế ấy. Neu 
các đạo hữu còn hoài nghi xin vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài giải thế nào thì 
các thầy nên ghi nhớ lấy. 

Khi ấy các vị tỳ khưu lấy làm vui thích lòi của ĐĐ. Xá-Lợi-Phất giảng giải. 

Xong các thầy vào đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch qua mọi lẽ. Đức Phật bèn 
phán rằng: “Xá-Lợi-Phất là bậc trí tuệ giảng giải rất đúng, nếu các thầy hỏi Như 
Lai thì Như Lai cũng giải y như Xá-Lợi-Phất vậy”. 


Dứt chánh kiến 


Soạn xong tại Bửu Quang Tự, Gò Dưa, Gia Định. Mùa thu năm Canh Tỷ, PI.2504 - 


DỈ.1960 


Bá Nhẫn Kệ 


Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực 
Khi phát lên tích cực vô cùng 
Múa men la ó lung tung 
Mặt xanh mắt đỏ giận run cả mình 
Ráng dập tắt tánh tình sân hận 
Tiền đức xưa căn dặn lắm lần 
Người mà tánh nết không sân 
Nhẫn ba-la-mật khỏe thân lạ thường 
Người muốn thắng để nhường người 
thắng 

Hay giỏi chi cứng rắn tranh đời 


Làm thinh chẳng thốt một lời 

Giữ tâm nhẫn nại không rời Phật 

ngôn 

Đói khát vẫn ôn tồn thái độ 
Hoặc tham, sân đau khổ si mê 
Nhịn sự vui thú ngỏa nguê 
Nhịn luôn những tiếng khen chê của 
đời 

Nhịn cả thảy những lời đâm thọc 
Nóng lạnh cùng rắn độc các loài 
Rủi ro gặp lúc nạn tai 



26 


Cũng đều nhịn hết chẳng sai tấc lòng 
Nhịn luôn cả muồi mòng gió nắng 
Mới gọi là bá nhẫn trăm lần 
Phước báu to lớn muôn phần 
Theo lời Phật dạy ân cần suy tôn 
Có pháp nhẫn duy tồn của quý 
Cả thảy ai thượng trí trong đời 
Sửa trao sắc đẹp cho người 
Đeu do nhẫn nại pháp thời thật cao 
Pháp nhẫn nại khác nào kiều, lộ 
Hoặc ví như xe cộ rước người 
Hiền nhơn trí thức trên đời 
Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chi 
Neu gồm đủ nhiều khi phước đức 


Nhập Niết-bàn lập tức chẳng sai 
Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai! 

Không hao của cải phước hoài chảy 
vô 

Mọi người thảy hoan hô khen ngợi 
Đen xứ nào được lợi như thường 
Chư Thiên, người thảy đều thương 
Do nhờ nhẫn nại thường thường 
quen tâm 

Xin nhắc nhở người tâm đạo đức 
Trí giới và gắng sức tham thiền 
Bố thí nhẫn nại chẳng kiên 
Bao nhiêu công quả phước điền như 
không . 22 


Soạn tại Kratie, mùa xuân Canh Tý 1960 


— Dứt tác phẩm 11. Tà kiến và chánh kiến — 


22 Người bố thí, trì giới, tham thiền mà không 
nhẫn nại, mỗi chút mỗi sân có khi vì sân hận 
thóa mạ cả Tam bảo, hãm hại các bậc thánh 


nhơn thì bao nhiêu công quả ấy cũng như thiêu 
đốt hết. 




